Đầu tiên, bạn phải cung cấp chi tiết thông tin cá nhân của mình trong mẫu CV365. Điều 
này là để cho NTD có thể giữ và liên hệ với bạn lúc cần thiết. Tuy nhiên, đây không phải 
là thông tin mà nhà tuyển dụng sẽ sử dụng để đánh giá sự phù hợp của bạn cho vai trò, vì 
vậy đừng sử dụng quá nhiều không gian cho nó. Hãy bao gồm tên của bạn, địa chỉ, địa 
chỉ email và số điện thoại cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể đề cập đến địa chỉ mạng xã 
hội hoặc quốc tịch của bạn (nếu muốn). 

Một lưu ý dành cho bạn chính là: Đe có thể chắc chắn nhà tuyển dụng liên lạc được với 
bạn thì hãy ghi thêm số máy bàn hoặc một số đi động của người thân nữa. Đe khi không 
liên lạc được bằng số của bạn thì nhà tuyển dụng có phương án hai. Đây không phải là 
cách để bạn giúp nhà tuyển dụng mà đây chính là cách để bạn tự nắm giữ cơ hội của 
mình. Bên cạnh đó với địa chỉ email thì không nên đặt với những tên thiếu trang trọng. 

Còn nếu bạn chưa biết địa chỉ tải mẫu CV365 ấn tượng nhất thì hãy truy cập ngay vào địa 
chỉ: https://timviec365.vn/cv-xin-viec 

#timviec365vn 

#cvxinviec365 

#cv365 

#cv_xin_viec 

#c v_xin _viec_ 3 65 


#cv 365 



